Bây giờ hãy tưởng nhớ Đấng Tạo 
Hóa của bạn trong những ngày bạn 
còn trẻ, trong khi những ngày xấu 
xa chưa đến, cũng như những năm 
sắp đến, khi bạn nói rằng: Tôi 
không hài lòng về chúng; 


TRUYỀN ĐẠO 12:1 


...Vì trí tưởng tượng của lòng người là xấu xa từ thuở còn thơ 
ấu.... Sáng thế ký 8:21 


Nếu họ vâng lời và phục vụ anh ta, họ sẽ trải qua những ngày 
thịnh vượng, và những năm tháng của họ trong niềm vui. 
Nhưng nếu họ không tuân theo, họ sẽ bị chết bởi gươm, và họ 
sẽ chết mà không hay biết. Nhưng những kẻ đạo đức giả 
trong lòng chất chứa sự phẫn nộ: Họ không khóc khi anh ta 
trói buộc họ. Họ chết khi còn trẻ, và cuộc sống của họ là một 
trong những ô uế. Gióp 36:11-14 


Vì Chúa là niềm hy vọng của con, lạy Chúa là Chúa: Chúa là 
niềm tin cậy của con từ thuở con còn trẻ. Tôi đã được nâng đỡ 
từ trong lòng mẹ: chính Ngài đã đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi: 
Tôi sẽ không ngớt ngợi khen Chúa. Thi Thiên 71:5-6 


Tôi sẽ đi trong sức mạnh của Chúa là Chúa: Tôi sẽ nhắc đến sự 
công bình của bạn, ngay cả khi chỉ một mình bạn. Hỡi Đức 
Chúa Trời, Ngài đã dạy dỗ tôi từ khi tôi còn trẻ: Cho đến nay 
tôi đã thuật lại những công việc kỳ diệu của Ngài. Bây giờ 
cũng vậy, khi tôi già và tóc bạc, lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi tôi; 
cho đến khi tôi biểu lộ sức mạnh của bạn cho thế hệ này, và 
sức mạnh của bạn cho mọi người sẽ đến. Thi Thiên 71:16-18 


Một chàng trai trẻ sẽ làm sạch con đường của mình bằng cách 
nào? bằng cách chú ý đến đó theo lời của bạn. 
Thi Thiên 119:9 


Hãy vui mừng, hỡi chàng trai trẻ, trong tuổi trẻ của bạn; và 
hãy để lòng ngươi vui vẻ trong những ngày còn trẻ, và đi theo 
đường lối của lòng ngươi, và trước mắt ngươi; Vì vậy, hãy loại 
bỏ sự buồn phiền khỏi trái tim bạn, và loại bỏ điều ác khỏi 
xác thịt của bạn: vì tuổi thơ và tuổi trẻ là hư không. 

Truyền đạo 11:9-10 


Bạn đã biết chưa? Ngươi há chẳng nghe nói rằng Đức 
Chúa Trời đời đời, là Đức Giê-hô-va, Đấng Tạo Hóa của 
các nơi tận cùng trái đất, không hề nao núng hay mệt 
mỏi sao? không có tìm kiếm sự hiểu biết của mình. Ngài 
ban sức mạnh cho kẻ yếu đuối; Ngài gia tăng sức mạnh 
cho kẻ yếu sức. Ngay cả những thanh niên cũng sẽ mệt 
mỏi và kiệt sức, và những chàng trai trẻ sẽ hoàn toàn 
qục ngã: Nhưng những ai trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ 
được phục hồi sức lực; họ sẽ tung cánh bay cao như chim 
ưng; họ sẽ chạy mà không mệt nhọc; và họ sẽ đi bộ, và 
không mệt mỏi. E-sai 40:28-31 


Bấy giờ, có người đem trẻ nhỏ đến cùng Ngài, để Ngài 
đặt tay trên chúng và cầu nguyện; môn đồ quở trách 
chúng. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để cho các 
trẻ thơ đến cùng ta, chớ cấm chúng nó đến; vì nước thiên 
đàng là của những kẻ giống như vậy. Người đặt tay trên 
họ rồi ra đi. Nầy, có kẻ đến hỏi Ngài rằng: Lạy Chúa nhân 
lành, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? 
Người đáp rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? chỉ có 
một điều tốt duy nhất, đó là Đức Chúa Trời: nhưng nếu 
ngươi muốn vào cõi sống, hãy tuân giữ các điều răn. Anh 
ta nói với anh ta, Cái nào? Chúa Giê-xu phán rằng: Ngươi 
chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm 
chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ và phải yêu người lân 
cận như mình. Người thanh niên thưa rằng: Tôi đã giữ tất 
cả những điều ấy từ thuở còn thơ ấu: tôi còn thiếu điều gì 
nữa? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn nên 
trọn lành, hãy đi bán gia tài mình, phân phát cho người 
nghèo, thì ngươi sẽ được một kho tàng trên trời; rồi hãy 
đến theo ta. Nghe lời ấy, người thanh niên buồn rầu bỏ 
đi, vì anh ta có nhiều của cải. Ma-thi-ơ 19:13-22 


Hỡi các con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa: vì điều 
này là phải. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi; (đó là điều răn đầu 
tiên có lời hứa;) Rằng bạn sẽ được hạnh phúc và bạn có thể 
sống lâu trên trái đất. Ê-phê-sô 6:1-3 


Đừng để ai coi thường tuổi trẻ của bạn; nhưng hãy lấy lời nói, 
nết làm, việc bác ái, tỉnh thần, đức tin và sự trong sạch mà 
làm gương cho các tín hữu. 1 Ti-mô-thê 4:12 


Cũng hãy trốn tránh những dục vọng của tuổi trẻ: mà theo 
công bình, đức tin, bác ái, hòa thuận với họ là những người 
lấy lòng trong sạch kêu cầu Chúa. 2 Ti-mô-thê 2:22 


Sự khôn ngoan vươn từ đầu này đến đầu kia một cách mạnh 
mẽ: và cô ấy sắp xếp mọi thứ một cách ngọt ngào. Tôi yêu cô 
ấy, và tìm kiếm cô ấy từ khi còn trẻ, tôi muốn lấy cô ấy làm 
vợ của mình, và tôi là người yêu vẻ đẹp của cô ấy. Sự khôn 
ngoan của Sa-lô-môn 8:1-2 


Hỡi con trai của ta, hãy thu thập những chỉ dẫn từ khi con còn 
trẻ: như vậy con sẽ tìm thấy sự khôn ngoan cho đến tuổi già. 
Truyền đạo 6:18 


Gào con của bạn, và nó sẽ làm cho bạn sợ hãi: chơi với nó, nó 
sẽ khiến bạn nặng nề. Đừng cười với anh ta, kẻo bạn buồn 
cùng anh ta, và cuối cùng bạn sẽ nghiến răng. Không cho anh 
ta tự do khi còn trẻ, và đừng nháy mắt với những điều điên rồ 
của anh ta. Hãy cúi đầu khi nó còn nhỏ, và đánh vào sườn nó 
khi nó còn nhỏ, kẻo nó trở nên bướng bỉnh và không vâng lời 
bạn, khiến bạn đau lòng. Truyền Đạo 30:9-12 


